BUDDHAGHOSUPPATTI 
Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


TỲ KHƯU INDACANDA DỊCH 


l| Du TT 1t 01 vY cy 11x v1 20 09T 0 104/17 011019/ 217 Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


Mục Lục 
PHAN GIỚI THIẾT sec c6 ágtlitsodagcbidNGiniiikessadile ii 
I09110/1983710P.E.ĐẸ Teen. 6e hố rẽ ca 1Ì 
®°|9791n184/0SẺ01192.7-7.7®Ẻ.... 2 
THỜI NIÊN THIẾU CỦA BUDDHAGHOSA.................................---- 2 
CHUNG Ta 2x22 1x8 7iecEdutrs sa 1 cag0100 dien 8 
XUẤT GIA TRỞ THÀNH TỲ KHƯU.....................................--..cccere 8 
CHỮD NGDI TS z2 ni 6á tankxsberbnsCeoastafsisaasoaneócud se 14 
TIẾP ĐỘ CHA THOÁT LY TÀ KIẾN................................----c-ccccce+ 14 
#i519591v[671A701 1811517990 nh... 19 
ĐI ĐẾN ĐẢO LAÑKÃ (TÍCH LAN) ................................---ccccc:c::cee 19 
CHÍ DI ren ifiiisbssesenakboevblautroseeunsuassvee 4 23 
TRÍ TUỆ NHẠY BÉN CỦA BUDDHAGHOSA................................ 23 
CHỈ Viet 0g1s6eCbsirf2 0055081300805. 2u61-  tui© xàagg; VYyj 
ĐƯỢC PHÉP PHIÊN DỊCH CHÚ GIẢI.....................................cccscs- 27 
CHƯNG 1Ï sec chdyvlveasôksdasduaskaanseoodrtaisd 32 
HOÀN TẤT VIỆC PHIÊN DỊCH................................--ccccc+ece+e+erereresez 32 
2007974129011. .ẽ.ẽẽ 38 


PHẦN GIỚI THIỆU 


Tác phẩm PBuddhaghosuppatti là tài liệu dài nhất ghi lại cuộc 
đời của vị Chú Giải Sư vĩ đại Buddhaghosa. Ngài Buddhaghosa 
đã soạn nên bộ sách nổi tiếng Visuddhimagga (Thanh Tịnh 
Đạo) được đánh giá là cẩm nang tu tập cho hàng Phật tử xuất 
gia cũng như tại gia vì đã cô đọng lại những gì tỉnh hoa của lời 
Phật dạy. Ngài là vị đầu tiên đã tổng hợp lại các bộ Chú Giải đã 
có từ trước, trong đó đa phần được ghi lại bằng ngôn ngữ 
SThala của xứ Tích Lan. Ngài đã hoàn tất phần chú giải về Tạng 
Luật và Tạng Diệu Pháp. Về Tạng Kinh, ngài đã hoàn tất phần 
chú giải của Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tương Ưng 


Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ, và một số thuộc về Kinh Tiểu Bộ. 


Văn bản Buddhaghosuppatti được thực hiện do công sao lục và 
hiệu đính của học giả James Gray dựa vào các tài liệu tìm thấy 
ở Miến Điện. Theo phần mở đầu và kết thúc của văn bản này, 
chúng ta chỉ biết được câu chuyện này được “vị trưởng lão tên 
Mahamangdla thuật lại đúng theo sự học hỏi từ các vị giáo thọ 
sư tiền bối” và có thể xác định được tài liệu này được thực hiện 
ở Sri Lanka nhờ vào chỉ tiết ghi rằng ngài trưởng lão Mahinda 
“đã thiết lập Giáo Pháp ở trên hòn đảo Tích Lan này”. James 
Gray cũng cho biết đã không tìm được tư liệu gì về vị trưởng 
lão Mahamangala cũng như văn bản Buddhaghosuppatti ở Sri 
Lanka và tỏ vẻ ngạc nhiên về điểm này. James Gray phỏng định 
rằng đây là vị Mangala sống vào khoảng thế kỷ thứ 13 là thầy 


dạy học của Videha và là tác giả của các tác phẩm 


mi 


TỰ uuê, 0Á S00 n0 01100600186 101061 AT 0/80 8t0101016E4 0100110 0hi 8n net Tigig0 Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


Sidatsangarava, Rasavdhinl, và Samantakutavannang; các tắc 
phẩm này không còn được lưu truyền đến ngày nay. Theo Dr. 
Somapala Jayawardhana, ở tác phẩm Jinakalamali được thực 
hiện vào năm 1417 có đề cập đến tài liệu này, do đó điều được 
ghi nhận là tác phẩm Buddhaghosuppatti đã được thực hiện 


vào trước thời điểm trên.1 


Về nội dung, tác phẩm Buddhaghosuppatti giới thiệu cho 
chúng ta một số tư liệu về cuộc đời của ngài Buddhaghosa 
không tìm thấy hoặc được trình bày hơi khác trong các tài liệu 
như Mahavamsa, Sàsanavamsa, Saddhammasangaha, v.v... ví 
dụ như tên cha và mẹ của ngài Buddhaghosa, việc được thỉnh 
cầu và hạ sanh từ cõi trời Đao Lợi, sự thông thạo về kinh Vệ 
Đà, câu chuyện cậu bé Ghosa và vị đại trưởng lão, sự xuất gia 
và học tập Tam Tạng lúc còn nhỏ tuổi, việc thọ tỳ khưu giới, ý 
nghĩ xúc phạm đến thầy tế độ và nguyên do của việc đi đến 
hòn đảo Lanka, việc tế độ người cha thoát khỏi tà kiến, cuộc 
trao đổi giữa hai vị trưởng lão Buddhaghosa và Buddhadatta ở 
giữa biển khơi, việc chứng kiến hai người nữ tỳ dòng bà-la- 
môn mắng nhiếc lẫn nhau, được đức vua biết đến, việc giải 
thích điểm khúc mắc cho vị Tăng Thống, chỉ tiết về việc thực 
hiện tác phẩm Visuddhimagga đến ba lần, việc cư ngụ ở 
Lohapäsäda (Lâu đài bằng đồng), câu chuyện cúng dường của 
người thợ trèo cây thốt-nốt, buổi thuyết giảng Giáo Pháp bằng 
ngôn ngữ Sankrit, bốn đặc điểm kỳ diệu ở Buddhaghosa, sự 


cúng dường Pháp bảo, trở về lại JambudTpa thăm lại thầy tế độ 


1 Jayawardhana, Somapala. Handbook of Pali Literature. Colombo: 
Karunatratne and Sons Ltd. 1994, p.32. 


BUddHa6ðh0SUDDA ĐT sac 6uxeng na 016 nà 12ãng hành Giảng ba tà hiện tich ti và tá gu Gai tia k0, V 


và song thân, từ trần và tái sanh vào cõi trời Đâu Suất, việc trở 
thành Tối Thượng Thinh Văn của đức Phật Metteyya (Di Lặc) 
trong ngày vị lai. Tuy nhiên, trong câu chuyện này một số chỉ 
tiết có tính cách huyền học đã được hư cấu thêm, đồng thời 
một số tư liệu xét rằng không được chính xác nếu so sánh với 


các dữ kiện đã được các nhà học giả đương thời xác định. 


Trong bản dịch tiếng Việt, các câu kệ thơ Päli được ghi lại bằng 
văn xuôi và trình bày chữ nghiêng; mỗi câu kệ Pali tương 
đương với hai hoặc ba dòng văn Việt được trình bày thành 
từng đoạn tách biệt. Các câu đối thoại cũng được trình bày chữ 
nghiêng trong ngoặc kép và không xuống hàng sau mỗi lời nói 


của từng nhân vật. 


Mục đích của chúng tôi trong khi nghiên cứu tài liệu này nhằm 
tìm hiểu về văn phong Päli qua các thời kỳ khác nhau nên thời 
gian đầu tư cho công việc phi lại tiếng Việt của tài liệu này rất 
hạn chế, vì thế không tránh khỏi nhiều điều sai sót. Ngưỡng 
mong quý độc giả niệm tình hỷ xả. Mọi sự góp ý phê bình xin 


email về: dinda@u.washington.edu 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành tán dương sự sách 
tấn và ủng hộ của các vị: Ven. Khánh Hỷ, Ven. Chánh Kiến, Sư 
Cô Diệu Linh, Sư Cô Hạnh Bửu, Dr. Bình Anson, Chú Nguyễn 
Hữu Danh, Anh Phạm Trọng Độ, Bà Nguyễn văn Chuân, Bà Ba 
Diệu Đài, Bà Diệu Giới, gia đình Cô Sáu Dép, Cô Tư Khánh Huy, 
Cô Lê Thị Huế, gia đình Trương Tuyết Anh, Phật tử Ngọc Ngân, 


v.v... Thành tâm cầu chúc quý vị luôn đạt được nhiều hạnh 


VÌ:622x 0100 010010100016 000108/00L101101i80010 tát tot 400000 EOtdnn tu in Tan) Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 
phúc trong cuộc sống thế gian và thể nhập niềm an lạc vô biên 
trên bước đường tu tập giải thoát. 


Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì và chư Tăng 
chùa Sri Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan, đã bảo bọc 
và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc tu học 


và nghiên cứu Phật Pháp trong thời gian qua. 


Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh 


hào quang của Chánh Pháp. 


Colombo, ngày 24 tháng 02 năm 2005 
Bhikkhu Indacanda 


(Trương đình Dũng) 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh 


Biến Tril 


LỜI MỞ ĐẦU 


Tôi xin đảnh lễ Tam Bảo là nguồn thanh lọc mọi điều ác xấu rồi 


sẽ trình bày cuộc đời của ngài Buddhaghosa đúng theo sự thật. 


Hỡi các bậc hiền nhân đạo đức, các vị là những người thiện tri 
thức đã bỏ qua công chuyện khác và tụ hội lại. Xin các vị hãy 


chú tâm lắng nghe câu chuyện ấy. 


Và những ai lắng nghe Chánh Pháp rồi giảng giải lại và thực 
hành theo sẽ được ngợi khen trong đời hiện tại và sẽ chứng đạt 


Niết Bàn trong ngày vị lai. 


Vì thế các vị hãy chăm chú lắng nghe cuộc đời ngài 
Buddhaghosa. Cuộc đời của ngài đã được tiên đoán bởi bậc 
Chánh Đẳng Giác và là nguồn đem lại niềm an lạc cõi trời và 


giải thoát. 


AI 0n 0 0 c0 000 0 Vy ng Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


CHƯƠNG I 
THỜI NIÊN THIẾU CỦA BUDDHAGHOSA 


Như thế, vào khoảng năm thứ 236 kể từ khi bậc Chánh Đẳng 
Giác viên tịch Niết Bàn, đại đức trưởng lão Mahinda cùng với 
các vị có thần thông đã đi đến và trong lúc cư ngụ đã thiết lập 
Giáo Pháp ở trên hòn đảo Tích Lan này. Hơn nữa, sau khi đã 
thiết lập Giáo Pháp và trong lúc tồn tại cho đến hết tuổi thọ, 
trưởng lão Mahinda đã thuyết giảng cho nhiều người, đã gieo 
niềm tin cho nhiều người, rồi đã viên tịch Niết Bàn vào cảnh 
giới Niết Bàn không còn dư sót. Vị trưởng lão tên 
Buddhaghosa đã xuất hiện vào sau thời kỳ của vị ấy. Và việc 


xuất hiện của vị ấy được biết đến như thế nào? 


Nghe rằng, vào một thời kỳ nọ, ở không xa cội Đại Bồ Đề có 
ngôi làng tên là Ghosa. Tại sao? Ngôi làng có tên là làng Ghosa 
vì đó là chỗ trú ngụ đông đúc của nhiều đứa trẻ chăn bò. Đức 
vua đã trị vì vương quốc ở tại nơi ấy. Vị bà-la-môn tên Kesĩï là 
quân sư của đức vua và còn là vị thầy giỏi giang, đáng quý, 
đáng mến. Vợ của vị ấy tên là Kesini. Về việc ấy, người xưa đã 


nói rằng: 


Vị bà-la-môn tên là Kesi được đức vua yêu quý, mến 


chuộng. 


Và hàng ngày vi ấy dạy cho đức vua ba bộ Vệ Đà. 


BUddhaghosupDpätEl 2126 ca 6án giá Ái và du bá l1 àÁ án bà dd h tán g1 lai án ba 0u hiyc 3 


Vợ của vị ấy là nữ bà-la-môn khôn khéo tên Kesini, 


là người siêng năng, được vị bà-la-môn yêu thương, và 


còn quý trọng nữa. 


Tuy nhiên, vào lúc bấy giờ, do việc học tập Phật Pháp được 
giảng dạy bằng ngôn ngữ Siha]a? nên những người ở các xứ 
khác không biết đến việc học tập Phật Pháp. Khi ấy, có vị 
trưởng lão nọ có thần thông và hoàn toàn đoạn tận các lậu 
hoặc nhận thấy nguyên nhân ấy nên đã suy nghĩ rằng: “Có vị 
đại trưởng lão nào sẽ phiên dịch lời giảng dạy của đức Thế Tôn 
từ ngôn ngữ Sihala rồi giảng dạy bằng ngôn ngữ của xứ 
Magadha hay không?” Hơn nữa, sau khi suy nghĩ vị trưởng lão 
đã nhìn thấy thiên tử Ghosa đang ngụ tại cõi trời Đao Lợi có 
khả năng phiên dịch lời giảng dạy của đức Thế Tôn từ ngôn 
ngữ Sihala và giảng dạy bằng ngôn ngữ của xứ Magadha. Rồi 
ngay trong lúc đang suy nghĩ, vị trưởng lão đã hiện ra trước 


mặt Chúa Trời Sakka ở cung trời Đao Lợi. 


Chúa Trời Sakka cũng đã đảnh lễ vị trưởng lão rồi hỏi rằng: 
“Bạch ngài, ngài đi đến đây vì lý do gì?” Vị ấy đã đáp rằng: “Tâu 
đại vương, hiện nay Giáo Pháp của đức Thế Tôn là khó hiểu đối 
với những người xứ khác vì được giảng dạy bằng ngôn ngữ 
Sihala. Vả lại, ở cung trời Đao Lợi có một vị thiên nhân gọi là 
thiên tử Ghosa là vị có trí tuệ vì được tái sanh với ba nhân thiện 


và có được sự chuẩn bị trong thời chư Phật quá khứ; vị ấy có 


? Ngôn ngữ sử dụng ở Sri Lanka (Tích Lan) vào thời cổ xưa. 


đ n a Ln Á n Á 0 bi tt Đo cáiệt tia cu 610g tu 4 nước Tag) Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


khả năng phiên dịch lời giảng dạy của đức Thế Tôn từ ngôn ngữ 


S†hala và giảng giải bằng ngôn ngữ của xứ Magadha.” 


Chúa Trời Sakka cũng đã nói rằng: “Bạch ngài, nếu là vậy thì 
xin ngài hãy cùng đi,” rồi đã đến gặp thiên tử Ghosa, ôm vai, và 
nói rằng: “Thiên tử quý mến, có một vị đại trưởng lão hoan hỷ 


với ngài và muốn ngài hạ sanh vào thế giới loài người.” 


Vị ấy đã đồng ý (nói rằng): “Tâu thiên vương, thần mong muốn 
sanh về cối trời cao hơn. Tại sao cuộc sống ở thế giới loài người 
lại có nhiều khổ đau và có nhiều xáo trộn? Do đó, thần không 
muốn đi đến thế giới loài người. Tuy nhiên, nếu Giáo Pháp của 
đức Thế Tôn là khó hiểu đối với những người xứ khác thì thần 


sẽ đi đến thế giới loài người.” 


Sau khi nhận được sự đồng ý của vị ấy, Chúa Trời Sakka đã 
thông báo cho vị trưởng lão. Vị trưởng lão ấy đạt được sự 


đồng ý của vị thiên tử cũng đã trở về lại (trần gian). 


Vào lúc bấy giờ, vị trưởng lão ấy là bạn bè thân thuộc của bà- 
la-môn Kesi. Vào lúc hừng sáng, vị ấy đã cầm lẫy y và bình bát 
đi đến nhà của vị bà-la-môn để thọ thực. Sau bữa ăn, vị trưởng 
lão đã nói với vị bà-la-môn rằng: “Vào ngày thứ bảy kể từ ngày 
hôm nay, ông chớ có xao lãng. Ông sẽ có được người con trai 


đại phước đại trí.” Nói xong, vị trưởng lão đã ra đi. 


Vào ngày thứ bảy, thiên tử Ghosa đã chú nguyện, rồi mệnh 
chung, và đã tái sanh vào trong bụng của nữ bà-la-môn KesinI. 
Vị ấy đã lọt lòng mẹ sau mười tháng. Vào lúc sanh ra, gia nhân 


của vị bà-la-môn gồm có các đầy tớ và những người làm công, 


BuddhaghosUppäLl ‹‹... c2 6s nnc n0áakÁ Ga l na 0n La ôn kaxán há 0Á k ba luê 5 


v.v... đã mời mọc lẫn nhau bằng những âm thanh và lời nói như 
là: “Hãy ăn đi, hãy uống đi, v.v...” vì thế, họ đã đặt tên cho đứa 


bé là “Bé trai Ghosda. ”3 


` ` 


Tuy mới được bảy tuổi, đứa bé trai ấy đã học các bộ Vệ Đà và 


^ 


chỉ trong vòng bảy năm đã đạt được sự thông thạo cả ba bộ Vệ 
Đà. Vào một ngày nọ, cậu bé bà-la-môn Ghosa đã ngồi ở bệ 
tượng thần Visnu và ăn đậu. Khi ấy, các vị bà-la-môn khác nhìn 
thấy cậu bé Ghosa ấy ngồi ở bệ tượng thần Visnu đang ăn đậu 
khiến họ trở nên vô cùng giận dữ nói rằng: “Này thằng bé 
Ghosa, tại sao mày lại ngồi ăn đậu ở bệ tượng thần giáo thọ 
Visnu của bọn ta vậy? Hơn nữa, nếu không biết gì đến sự tự 
trọng thì làm sao ngươi hiểu được ba bộ Vệ Đà?” Ghosa vẫn 
ngồi ở bệ tượng thần Visnu vừa ăn đậu vừa hỏi về sự việc có 


liên quan đến Visnu và đã nói lên lời kệ này: 


Hạt đậu cũng có tên là Visnu; vậy vật được gọi là Visnu 


là vật nào? 


Trong cả hai vật này, làm thế nào tôi biết vật nào là 


Visnu? 


Nghe được điều ấy, các vị bà-lamôn đã nhìn mặt lẫn nhau 
không thể thốt lên câu trả lời nên đành im lặng. Sau đó, các vị 
bà-la-môn khác đã kể lại sự việc ấy cho bà-la-môn KesI. Bà-la- 
môn Kesï đã hỏi con trai của mình rằng: “Này con, có phải con 


đi 


đã làm như thế?” “Thưa cha, đúng vậy.” Bà-Ìa-môn Kesi đã xoa 


3 Ghosa có nghĩa là âm thanh, tiếng động, giọng nói, v.v... 


mẽ ớỚớớớớ ẽnẽ ẽ.ẽ.ẽ... acc. Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


dịu các vị bà-la-môn rằng: “Hãy nhìn tôi đây, xin chớ có giận. Nó 


còn nhỏ dại đâu có biết gì,” rồi đã dàn hòa. 

Vào một ngày nọ, khi đi đến để giảng dạy bộ Vệ Đà cho đức 
vua, bà-la-môn Kesi đã dẫn theo đứa con trai của mình để cho 
nó học hỏi thêm. Cậu bé bà-la-môn Ghosa đã cầm lấy tấm da dê 
lót ngồi rồi cùng đi với người cha. Ngay trong lúc đang giảng 
giải cho đức vua, vị bà-la-môn đã gặp phải điểm khúc mắc 
trong một chương của bộ Vệ Đà. Vị bà-la-môn đã không hiểu 
được ý nghĩa hay nội dung và có điều nghi ngờ nên đã xin 


phép đức vua rồi quay trở về nhà của mình. 


Ghosa nhận biết cha mình không hiểu được điểm khúc mắc 
nên đã dùng trí tuệ bản thân phân tích điểm khúc mắc ấy rồi 
ghi vào cuốn sách và để đó. Ngay khi vừa nhìn thấy dòng chữ 
ấy, bà-la-môn KesI đã hiểu được ý nghĩa và nội dung của các 
bộ Vệ Đà nên đã mừng rỡ. Điểm khúc mắc ấy đã trở nên minh 
bạch ở trong trí của vị bà-la-môn ấy. Khi ấy, bà-la-môn KesI ấy 
đã hỏi các người hầu rằng: “Dòng chữ này đã do ai viết?” Các 
người hầu đã đáp rằng: “Thưa chủ nhân, còn ai viết dòng chữ 
ấy ngoài người con trai của chủ nhân.” Bà-la-môn Kesï đã hỏi 
con trai của mình rằng: “Này con, có phải con đã viết dòng chữ 


ấy?” Ghosa đã đáp rằng: “Thưa cha, đúng vậy.” 


Vô cùng mừng rỡ, vị bà-la-môn trong lúc ca ngợi người con 


trai của mình đã thốt lên hai câu kệ rằng: 


Dầu con còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng là người có trí 


A7 


tuệ. 


BUddhaghosupDpätEl 2126 cán 0L Ái và du bán chat án bà dụ h tán d0 l0 án ba s0 hiÁn 7 


Người nào có được con trai giống như con, người ấy là 


người xuất sắc và đứng đầu thiên hạ. 


Giờ đây, con thật hạnh phúc khi đã đạt được địa vị như 
là bất tử. 


Chính con mới là cha của ta, và ta giống như là con trai 


của con vậy. 


Sau khi ca ngợi người con trai của mình như vậy, vị ấy đã trình 
lên đức vua. Đức vua sau khi nghe được điều ấy đã trở nên vô 
cùng mừng rỡ, ôm choàng lấy Ghosa, siết chặt, rồi hôn ở đầu, 
và nói rằng: “Này khanh yêu quý, khanh hãy là con trai của 
trẫm; trẫm sẽ là cha của khanh.” Nói xong, đã thốt lên lời kệ 


này: 


Này khanh, khanh có trí tuệ cao quý và là hạng nhất 


trong số các bà-la-môn. 


Trẫm hoan hỷ với trí tuệ của khanh và ban cho khanh 


ngôi làng thượng hạng. 


Hoàn tất phần chuyện của chương thứ nhất về thời niên 


thiếu của Buddhaghosa. 


Đi di Lá 0n À0 1 100 Là ta Ái án diệt bại cu (100 00M 04 ướt tàng Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


CHƯƠNG II 
XUẤT GIA TRỞ THÀNH TỲ KHƯU 


Từ đó trở đi, trong lúc học tập kinh Vệ Đà cậu bé bà-la-môn đã 
học thuộc lòng sáu ngàn câu kinh Vệ Đà mỗi ngày. Vào một 
ngày nọ, vị đại trưởng lão đã đi đến gia đình người bạn là bà- 
la-môn Kesi để thọ dụng bữa ăn thường kỳ của bản thân và đã 
đứng ở giữa căn nhà. Khi ấy, một thanh niên bà-la-môn đã 
mang lại tấm lót ngồi của cậu bé bà-la-môn Ghosa trải ra rồi 
thỉnh vị đại trưởng lão ngồi. Vị đại trưởng lão vẫn tỏ vẻ thản 
nhiên và đã ngồi lên tấm lót ngồi của cậu bé bà-la-môn Ghosa. 
Sau đó, khi nhìn thấy vị đại trưởng lão ấy đang ngồi lên tấm lót 
ngồi của bản thân, cậu bé bà-la-môn Ghosa đã trở nên vô cùng 
giận dữ giống như là con rắn con bằng ngón tay cái đang bị 
đánh đập. Giận dỗi vì điều ấy, cậu bé đã tắt hẳn nụ cười và đã 
thóa mạ vị đại trưởng lão rằng: “Lão sa môn trọc đầu này vô 
liêm sỉ, không biết tự lượng bản thân! Tại sao cha của ta lại 
phải nuôi ăn? Người này có biết về kinh Vệ Đà không? Hay là có 
biết về loại chú thuật nào khác?” Tuy nhiên, sau khi mắng mỏ 
lại suy nghĩ như vầy: “Ta sẽ hỏi lão sa môn trọc đầu về kinh Vệ 


Đà khi lão đã ăn xong và đã rời bàn tay khỏi bình bát. ” 


Sau đó, khi vị đại trưởng lão đã thọ thực xong, bàn tay đã rời 


khỏi bình bát và còn đang ngồi, cậu bé đã hỏi rằng: “Này ông 


BUddhaghosuDpätEl 2122 ca cá 6án gà Lái và du bán 10h Á án bà ch tán d0 hà Á án ba co hNat 9 


trọc đầu, ông có biết về kinh Vệ Đà không? Hoặc có biết về loại 


chú thuật nào khác Không?” 


Nghe được điều ấy, vị đại trưởng lão đã kiềm lại nỗi vô cùng 
mừng rỡ và nói rằng: “Này con Ghosg, ta biết về kinh Vệ Đà của 


con, và ta còn biết loại chú thuật khác nữa.” 


/ 


Cậu bé đã nói rằng: “Nếu ông biết về kinh Vệ Đà thì hãy đọc lên.” 


Khi ấy, vị đại trưởng lão đã đọc tụng ba bộ Vệ Đà. Sau khi đã đề 
cập phần đầu, phần giữa, và phần cuối của ba bộ Vệ Đà, vị ấy 
đã khéo phân tích và đọc tụng kinh Vệ Đà được ví như là cuộn 
chỉ rối đã được bậc trí tuệ tháo gỡ. Khi hoàn tất việc đọc tụng, 
vị trưởng lão đã súc miệng với nước từ trong bình nước của 


mình rồi đã ngồi xuống. 


Cậu bé đã nhìn vị trưởng lão tỏ vẻ hổ thẹn, rồi lại nói rằng: 
“Này ông trọc đầu, tôi muốn biết chú thuật của ông. Ủng hãy 


đọc chú thuật của ông đi.” 


Để làm hài lòng cậu bé, vị trưởng lão đã đọc các đầu đề của Vi 
Diệu Pháp: “Các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô 
ký.” Ngay từ ban đầu, trong lúc phân tích ý nghĩa của ba đầu 
đề trên, vị trưởng lão đã nói rằng: “Này con Ghosg, gọi là pháp 
thiện nghĩa là có đặc điểm đưa đến kết quả tốt và không có tội, 
có tính chất tiêu diệt điều xấu, là pháp đưa đến sự trong sạch, là 
nền tảng căn bản cho việc đạt đến kết quả tốt, và làm cho thành 


tựu cối trời. Gọi là pháp bất thiện nghĩa là có đặc điểm đưa đến 


# Kusala dhamma, akusala dhamma, abyakata dhamma. 


"In... cố. can Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


kết quả xấu và có tội, có tính chất là sự không trong sạch, là nền 
tảng căn bản của việc suy nghĩ không đúng đắn, và làm cho 
thành tựu cõi khổ. Gọi là pháp vô ký nghĩa là có đặc điểm không 
liên quan đến hai pháp trên, hoặc là không đưa đến nghiệp quả 


với sự nâng đỡ pháp thiện lẫn pháp bất thiện. 


Đấng Mâu Ni, bậc đã chế ngự các giác quan, đã nói lời rằng: 
'Nhờ vào thiện pháp mà luôn luôn thành tựu bốn cảnh giới tốt 
đẹp; 5 ta đã đạt được điều ấy. Kẻ ác đã nói rằng: “Tâm ý ác trong 
các ác pháp và phi ác pháp;ˆ ta đã vượt qua điều ấy nhờ vào sự 


đoạn tận các ác pháp và phi ác pháp. ˆ 


Là vị giảng giải và phân tích về hành và vô hành, đãng Chiến 
Thắng đã nói về tâm hành và tâm vô hành. Trong vấn đề hành 
hoặc vô hành đối với các pháp tốt đẹp hoặc không tốt đẹp, ta đã 


vượt qua trạng thái hành và vô hành ấy.” 


Vị đại trưởng lão đã nói rằng: “Hết thảy có hai mươi mốt tâm 
thiện, mười hai tâm bất thiện, ba mươi sáu tâm dị thục, hai 
mươi tâm duy tác,” rồi đã giảng giải về Chánh Pháp. Sau khi 
lắng nghe đầu đề về Vi Diệu Pháp, Ghosa đã bối rối nói rằng: 
“Này ông, chú thuật của ông có tên là gì vậy?” “Này con, điều 


” 


này được gọi là chú thuật của đức Phật.” Ghosa đã hỏi rằng: 
“Vậy người tại gia như tôi có thể học tập chú thuật của đức 
Phật hay không?” Vị đại trưởng lão đã nói rằng: “Chỉ có người 


xuất gia như ta mới có thể học tập chú thuật của đức Phật bởi 


5 Là: dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và Niết Bàn. 


BUddhaghosUDipatEE k212 6a 6d ác 0 Ác là La các LÔ Án DU lu 0N hà 4h vốn làn 11 


vì bản thể của người tại gia không được thanh tịnh và có nhiều 


điều chướng ngại.” 


Vào một ngày nọ, trong lúc quán xét về các vấn đề trong ba bộ 
Vệ Đà, Ghosa đã nhìn ra phần đầu, phần giữa, và đã suy nghĩ: 


“Không có phần cuối!” rồi đã thốt lên lời cảm hứng rằng: 
Phật Pháp là vô giá 
khiến ta được hoan hỷ. 
Nương tựa vào Pháp Phật 
mọi khổ sầu tiêu tan. 


Hơn nữa, Ghosa sau khi suy tính đã đi đến lạy cha mẹ và xin 
phép xuất gia. Bị song thân từ chối, Ghosa đã liên tục nài nỉ và 
còn nói rằng: “Thưa cha mẹ, sau khi xuất gia với vị đại trưởng 
lão và học tập chú thuật của đức Phật, khi đã ghi nhớ nằm lòng 


thì con sẽ hoàn tục rồi quay về lại.” 


Sau đó, người cha và người mẹ đã mang theo vật cúng dường 
và đưa Ghosa đi đến chỗ trú ngụ của vị đại trưởng lão trình 
bày rằng: “Bạch ngài, đứa cháu trai này của ngài có ý muốn 


được xuất gia với ngài, xin ngài hãy xuất gia cho nó.” 


Khi ấy, vị trưởng lão đã cạo sạch râu tóc cho cậu bé và đã tẩy 
uế mùi tại gia thế tục bằng các loại bột trầm hương tẩm nước, 
sau đó đã cho quấn vải trắng, trao cho đề mục thiền về thể 


trược, và đã cho xuất gia. 


NI 0n... Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


“Bạch ngài, đề mục thiền về thể trược là thế nào?” Vị trưởng lão 
đã nói rằng: “Tóc, lông, móng, răng, da.” Rồi đã nói thêm: “Hơn 
nữa, tất cả chư Phật đều không xao lãng đề mục thiền về thể 
trược. Chính tất cả chư Phật khi ngự trên bảo tọa giác ngộ đều 
nương tựa vào đề mục thiền về thể trược, sau đó đã dùng trí tuệ 
thể nhập ba tướng trạng5 rồi chứng đắc quả vị A-la-hán. Vì thế 


đức Thế Tôn đã nói rằng: 
Đấng Toàn Giác đã dạy 
đề mục thiền thể trược. 
Người hành thiền thể trược 
thoát khỏi mọi khổ đau. 
Bởi thế, nên tu tập, 
triển khai thiền thể trược 
cao quý và toàn thiện, 
sẽ chứng đạt Niết Bàn. ” 


Sau khi nghe được điều ấy và trong lúc tu tập thiền về đề mục 
thể trược, Ghosa đã vững tin vào Tam Bảo, đã thọ trì mười 
giới, đã làm sanh lên ba hiện tướng trong năm nghiệp xứ, và có 
được niềm tin bất động vào Giáo Pháp của đức Phật. Sau khi 
thành tựu được niềm tin, Ghosa đã nói với vị trưởng lão ấy 


rằng: “Bạch ngài, con đã hiểu rằng Giáo Pháp của đức Phật làm 


6 Tilakkhana: ba pháp tướng là vô thường, khổ não, và vô ngã. 


BUddhaghosUDipBtEE k212 6a h6 ác 0 0Á Án c0 là tu cán lá ánh 6 Di g0 lu 0A hà 4h lu 13 


chấm dứt luân hồi và là nguyên nhân của sự tiêu diệt các khổ 
đau do sự tái sanh trong các cõi. Còn kinh Vệ Đà của con thì vô 
vị, rỗng tuếch, và không ổn định nên các thánh nhân như chư 


Phật, v.v... đã chối từ.” 


Và Ghosa đã thành tựu việc xuất gia. Từ đó trở đi, mỗi một 
ngày Ghosa đã học thuộc lòng sáu mươi ngàn câu kệ ngôn, và 
đã học hỏi hoàn tất Tam Tạng chỉ trong một tháng. Sau khi đã 
học xong Tam Tạng và đến khi đủ tuổi đã được tu lên bậc trên 
và đạt được tứ tuệ phân tích. Và vị ấy được nổi tiếng ở toàn 
thể xứ Jambudipa với danh hiệu là Buddhaghosa. Vị ấy đã 
được chư thiên và nhân loại thương yêu quý mến. Các tài liệu 


cổ có đề cập rằng: 


Sanh lên trong dòng tộc bà-la-môn ở vùng lân cận cội 
Đại Bồ Đề, vị có tên là Buddhaghosa được ví như là vị 
Phật ở trên trái đất. Vị ấy được chư thiên và nhân loại 
tôn vinh, được các bà-la-môn tôn vinh, được hội chúng tỳ 


khưu tôn vinh. Vị ấy đã đạt được sự tôn vinh trường cửu. 


Hoàn tất phần chuyện của chương thứ nhì về việc trưởng 
lão tên Buddhaghosa được thầy tế độ cho xuất gia và tu 


lên bậc trên. 


H1 ng 0 07 ng n. Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


CHƯƠNG III 
TIẾP ĐỘ CHA THOÁT LY TÀ KIẾN 


Vào một ngày nọ, trong lúc đang thiền tịnh ở nơi thanh vắng, ý 
nghĩ suy tầm đã khởi đến Buddhaghosa rằng: “Về phương diện 
Phật Pháp trí tuệ của ta là trội hơn, hay của thầy ta là trội 
hơn?” Khi ấy, vị thầy tế độ ấy là bậc đã hoàn toàn diệt tận các 
lậu hoặc đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm ấy nên đã nói 
rằng: “Này Buddhaghosa, tâm tư của con lúc này khiến ta không 
được hoan hỷ. Nếu con suy xét tận tường thì điều suy tư ấy là 
không phù hợp với sa-môn, con cần phải bày tỏ sự hối lỗi đối với 


” 


ta. 


Sau khi nghe được lời nói của thầy tế độ, Buddhaghosa đã 
sanh tâm sợ hãi và trở nên hoảng hốt nên đã khẩn cầu thầy tế 
độ rằng: “Bạch ngài, đó là tội lỗi của con, xin ngài hãy tha thứ 


cho con.” 


Vị thầy tế độ đã nói rằng: “Nếu con muốn ta thứ lỗi thì con hãy 
đi đến hòn đảo Lanka rồi phiên dịch lời dạy của đức Phật từ 
ngôn ngữ Sihaja sang ngôn ngữ của xứ Magadha, được vậy thì 


ta sẽ thứ lỗi cho con,” rồi đã im lặng. 


Buddhaghosa đã nói rằng: “Bạch ngài, nếu ngài muốn con đi 


đến hòn đảo Lanka thì con cũng mong muốn như vậy, chỉ xin 


BuddhaghosUppä HT ‹.... c6 6s ni n0 hit á Ga án kg d0 La cán kia xá há k0 Áo hd bán da 15 


ngài vui lòng đợi đến khi con tế độ cho cha con thoát khỏi tà 


kiến.” Nói rồi đã xin phép thầy tế độ đi trở về nhà của mình. 


Bà-la-môn KesI khi nhìn thấy người con trai của mình đã suy 
nghĩ rằng: “Hôm nay con trai của ta sẽ trở thành người tại gia, 
khuôn mặt con trai ta có vẻ hoan hỷ,” nền đã vui mừng hỏi 
Buddhaghosa rằng: “Có phải hôm nay con sẽ hoàn tục và trở 


thành người tại gia?” 


Nghe được điều ấy, Buddhaghosa đã im lặng. Vị ấy đã đi đến 
chỗ ngụ của mình rồi cho dựng lên hai liêu cốc lợp ngói phía 
bên trên, tô vữa đất sét, lót ván sàn. Và ở một liêu cốc, vị ấy đã 
cho gắn hai chốt gài phía bên trong lẫn bên ngoài, sau đó đã 
xếp đặt củi lửa, son quánh, gạo, nước, sữa, bơ lỏng, bơ đặc, 
v.v... rồi đã thiết kế hệ thống, sau đó đã đưa người cha của 
mình vào bên trong căn phòng và đã khiến hệ thống ấy đóng 


cánh cửa lại. 


Bà-la-môn Kesi đã hỏi rằng: “Này con, ta là cha của con. Tại sao 


con lại làm như vậy?” 


Buddhaghosa đã nói rằng: “Đương nhiên cha là cha của con. 
Tuy nhiên, cha là người tà kiến, không mộ đạo và không đặt 
niềm tin vào Giáo Pháp của đức Phật; vì thế con phải trách phạt 


cha như thế này.” 


Người cha đã nói rằng: “Cha không hành động theo tà kiến; hãy 
mở cửa cho cha.” Vị ấy lại nói rằng: “Nếu cha không hành động 


theo tà kiến thì cha hãy tán dương ân đức của đức Phật như 


HT... cốc. can Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


vầy: Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, v.v...” Cha nói rồi thì con 


sẽ mở cửa cho cha.” 


Nói xong, Buddhaghosa còn răn đe người cha bằng nỗi kinh sợ 
ở địa ngục nữa: “Thưa cha, cha mà không từ bỏ hành động tà 


kiến thì khi chết đi cha sẽ bị sanh vào địa ngục avici.” 


Hơn nữa, trong khi quở trách người cha về hành động tà kiến, 


...C ` ^ ⁄ ` ^ - 
vị ấy còn lên các lời kệ này: 


Khi không thấy chim công với mào lông ở đầu và giọng 
hót du dương, khi ấy người ta đã hiến dâng thịt và trái 


cây đến loài quạ. 


Khi chim công có đầy đủ phẩm chất đã ãi đến núi Meru 


thì lợi lộc và vinh quang của loài qua bị tiêu hoại. 


Khi nào đức Phật là vị Pháp Vương là đấng Quang Minh 
không xuất hiện, tại nơi ấy người ta đã dâng cúng đến 


các sa-môn và bà-la-môn phàm nhân khác. 


Khi đức Phật là bậc đầy đủ phẩm hạnh đã thuyết giảng 
Giáo Pháp, khi ấy lợi lộc và vinh quang của các ngoại 


đạo bị tiêu hoại. 


Cũng tương tợ như những con đom đóm trong đêm hạ 
huyền, sự rạng rỡ của các ngoại đạo giống như là ánh 


sáng của loài đom đóm vậy. 


7 Tức là tán dương rằng: “Itipi so Bhagavã Araham Sammäsambuddho ..” 


BUddhaghosUDipBtEE k210 ác h6 ác 0 Ác là Lá LÔ 0 án D0 lu 0N hà ệ Anh an 17 


Và khi mặt trời có đầy đủ hào quang xuất hiện thì ánh 


sáng của các loài đom đóm biến mất. 


Ở nơi này, các ngoại đạo dầu có đông đảo cũng chỉ giống 
như bầy đom đóm; đức hạnh của họ làm rạng rỡ thế 
gian tương tợ như ánh sáng của các con đom đóm nhấp 


nháy trong đêm hạ huyền. 


Và khi đức Phật với hào quang vô lượng xuất hiện ở trên 
đời, các ngoại đạo bị mất đi vẻ rạng rỡ giống như loài 


đom đóm khi mặt trời mọc lên. 


Vị bà-la-môn Keslï ấy đã trải qua ba ngày và đến ngày thứ tư đã 
hồi tưởng lại lời của người con trai mình nói về ân đức Phật và 
đã thốt lên rằng: “Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, v.v...” Vị ấy 
đã có được niềm tin trong sạch đối với Tam Bảo và đã tuyên 
bố: “Kể từ hôm nay, tôi xin quy y Tam Bảo cho đến trọn đời,” sau 
đó đã nói rằng: “Này con, đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư của cha, 
và cha là cận sự nam.” Vị bà-la-môn KesI ấy, sau khi nương tựa 
vào ân đức Phật và trong khi đoạn tuyệt với tà kiến của mình, 


đã đạt đến quả vị Tu Đà Hườn. 


Buddhaghosa đã làm cánh cửa mở ra rồi đã tắm rửa cho người 
cha của mình bằng nước thơm, sau đó đã cúng dường với các 
vật thơm và tràng hoa, v.v... rồi đã xin người cha tha thứ sự sai 


trái của mình. 


Và bà-la-môn Kesl sau khi thành tựu quả vị Tu Đà Hườn và 
trong lúc tán dương bậc Chánh Đẳng Giác đã nói lên những lời 


kệ này: 


BỚớỚớỚớỚớ ".... ..ốố.a.a.. cố cốc can Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


Đấng Đạo Sư của tôi là vị có những đức tính cao qưý, là 
vị xứng đáng sự hướng vai phải đi nhiễu xung quanh (để 
tỏ lòng tôn kính), là bậc đã hoàn toàn giác ngộ tất cả các 


pháp, và là vị đứng đầu các bà-la-môn. 


Đấng Đạo Sư của tôi là vị có đầy đủ trí tuệ và đức hạnh 
(Minh Hạnh Túc), là vị đã khéo đạt đến tất cả các pháp 
(Thiện Thệ), là vị hiểu biết khắp cả thế gian, và là vị 


đứng đầu các bà-la-môn. 


Đấng Đạo Sư của tôi là vị cao quý hơn tất cả (Vô Thượng 
Sï), là đức Thế Tôn, là bậc nhiếp phục các đãng nam 
nhân tương tợ ví như người đánh xe thuần hoá các con 
ngựa (Điều Ngự Trượng Phu), và là vị đứng đầu các bà- 


la-môn. 


Hơn nữa, sau khi lắng nghe lời nói của người cha mình, 
Buddhaghosa đã sanh tâm hoan hỷ và đã thốt lên lời tùy hỷ với 
người cha rằng: “Lành thay! Lành thay!” 


Hoàn tất phần chuyện của chương thứ ba về phương thức 
tiếp độ người cha thoát ly tà kiến đã được thực hiện bởi 
Buddhaghosa. 


BUddhaghosuDipätEE 22126 cá h6 cán cá Ác c0 là ta các lá Ánh ti g0 la 0k hà 4 00g ve 19 


CHƯƠNG IV 
ĐI ĐẾN ĐẢO LAÑKÃ (TÍCH LAN) 


Và sau khi đã giúp cho người cha của mình thành tựu quả vị Tu 
Đà Hườn và xin cha tha thứ cho sự sai trái của mình, 
Buddhaghosa đã từ giã người cha và quay trở về với thầy tế 
độ. Do đã được thầy tế độ phái đi, nên Buddhaghosa đã cư trú 
theo như ý thích rồi từ biệt vị ấy để đi đến hòn đảo Lahka. 
Buddhaghosa đã cùng với đám đông thương buôn đi đến bến 
tàu, lên thuyền, và ra khơi. Đúng vào ngày Buddhaghosa khởi 
hành thì vị đại trưởng lão Buddhadatta cũng đang rời khỏi hòn 
đảo Lanka. Vị đại trưởng lão nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ trở về xứ 
Jambudipa” rồi đã cùng với các người thương buôn lên thuyền 


và ra khơi. 


Buddhaghosa cũng đang ra đi bằng thuyền ở đại dương đã ba 
ngày. Còn Buddhadatta cũng đang trở về bằng thuyền ở đại 
dương đã ba ngày. Do năng lực của chư thiên đứng đầu là Chúa 
Trời Sakka, v.v... hai chiếc thuyền của hai vị trưởng lão đã va 


chạm vào nhau rồi đứng yên. 


Khi ấy, các thương buôn sau khi nhận ra điều ấy đã sanh tâm 
hoảng hốt và ngó nhìn lẫn nhau. Về phần hai vị trưởng lão, 
Buddhaghosa trong khi đi ra bên ngoài đã nhìn thấy các người 
thương buôn đồng hành với mình có tâm hoảng hốt nên đã hỏi 


những người thương buôn kia rằng: “Này quý ông, có vị xuất 


„mẽ. nớnợớ_n._ẽỗẽ......... nh Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


gia nào đi trên tàu của các vị không?” Các thương buôn đồng 
hành với Buddhadatta đã trả lời rằng: “Có ngài Buddhadatta.” 
Nghe được điều ấy, Buddhadatta đã đi ra bên ngoài và nhìn 
thấy vị trưởng lão nên vô cùng mừng rỡ hỏi rằng: “Này sư đệ, 
sư đệ tên là gì?” Vị kia đáp rằng: “Buddhaghosd.” “Sư đệ đi đâu 
vậy?” “Thưa sư huynh, đệ đi đến hòn đảo Lanka.” “Đi vì mục đích 
gì?” “Vì lời dạy của đúc Phật được ghi lại bằng ngôn ngữ Siha]a 
nên đệ đi để phiên dịch lời dạy của đức Phật rồi ghi lại bằng 


ngôn ngữ của xứ Magadha. 7 


Buddhadatta đã nói rằng: “Huynh đã được phái đi để phiên dịch 
lời dạy của đức Phật rồi ghi lại bằng ngôn ngữ của xứ Magadha 
nhưng huynh chỉ hoàn tất được các cuốn sách là Jinalankara, 
Dantadhatu, Bodhivamsa, và chưa làm được Chú Giải 
Atthakatha và Sớ Giải T1ka. Nếu đại đức phiên dịch Phật Pháp 
từ ngôn ngữ Sihala và thực hiện bằng ngôn ngữ của xứ 
Magadha thì hãy thực hiện Chú Giải Atthakatha và Sớ Giải Trka 
của Tam Tạng.” Rồi đã khích lệ Buddhaghosa, sau đó đã biếu vị 
ấy trái cây haritakI là vật đã được Chúa Trời Sakka tặng cho 
mình, cùng với cây viết làm bằng sắt và cục đá mài, rồi đã tỏ 
lòng tùy hỷ. Vị ấy cũng đã chỉ dẫn công dụng của vật ấy rằng: 
“Khi nào đệ bị bệnh ở mắt hoặc bị đau ở lưng phát khởi thì hãy 
lấy trái cây haritakï này xát ở cục đá mài rồi thoa lên chỗ đau, 


bệnh của đại đức sẽ bớt ngay,” rồi đã trao cho Buddhaghosa. 


Sau khi lắng nghe bài kệ đảnh lễ ở phần mở đầu của 


Jinalankara rằng: 


Tôi thành tâm đảnh lễ 


BUddhaghosUDipätEI k22012 6a án dc ác Á Án c0 là La cán Ánh Di gu la 0k hà ệ t0 0À Hộ 21 


đến đãng Thiện Thệ ấy, 
vị không còn mong mỏi 
lạc thú hay khổ não, 

và không quan tâm đến 
sự chết hay tuổi thọ, 

là vị đã từ bỏ 

tái sanh và hiện hữu, 
luôn cả sự thành tựu 
hoặc sự không thành tựu 
có khả năng đưa về 

cõi dục hoặc phi dục. 


Buddhaghosa đã nói rằng: “Thưa sư huynh, tác phẩm của sư 
huynh được thực hiện vô cùng thâm thúy, sau này những nam 
tử xuất thân gia đình danh giá không thể hiểu được ý nghĩa, còn 


những người dốt thì hoàn toàn không có khả năng lĩnh hội.” 


Buddhadatta đã nói rằng: “Này sư đệ Buddhaghosa, huynh đã đi 
đến hòn đảo Lanka trước đệ để phiên dịch lời dạy của đức Phật. 
Tuy nhiên huynh thì yếu thọ và không sống bao lâu nữa, vì thế 
huynh không thể phiên dịch Phật Pháp. Chính đệ hãy thực hiện 
cho tốt đẹp.” 


22005100086 0( 30000 100 04 K0 00 là Án 0 ga cu Êt cài du 60 0g ha nhớt Đa cau Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


Khi cuộc thảo luận của hai vị trưởng lão về phương diện Pháp 
Học được chấm dứt như thế ấy, hai chiếc thuyền của những 
người thương buôn đã tự động tách rời và ra đi. Trong hai 
chiếc thuyền đó, chiếc thuyền của Buddhaghosa trực chỉ tiến 
về hòn đảo Lankã còn chiếc thuyền của Buddhadatta di chuyển 
quay đầu hướng về JambudTpa. Sau đó, Buddhadatta cùng với 
những người thương buôn đã đến được JambudTpa. Vị ấy đã 
sống thêm một số ngày? và đã làm tròn đủ các pháp của sa- 
môn, sau đó đã mệnh chung và tái sanh về cung trời Đâu Suất. 
Hơn nữa, những người thương buôn do nhờ công đức dâng 
cúng bốn món vật dụng đến vị trưởng lão sau khi từ trần đã 


sanh về cõi trời Đao Lợi. 


Buddhaghosa cùng với những người thương buôn cũng đã đến 
được hòn đảo Lañkã. Họ đã neo thuyền ở khu vực lân cận bến 


cảng Dvijathäna và cư ngụ tại đó. 


Hoàn tất phần chuyện của chương thứ tư về việc ra đi và 


cập bến đảo Lañkä của Buddhaghosa. 


8 Chi tiết này không chính xác vì ngài Buddhadatta đã sống một thời gian 
dài hơn và đã thực hiện bản tóm tắt các bản Chú Giải Luật và Chú Giải 
Abhidhamma của ngài Buddhaghosa (B. C. Law, The Life and Work of 
Buddhaghosa, New Delhi: Asian Educational Services, 1997, p. 43; G. P. 
Malalasekera, The Pali Literature of Ceylon, Kandy: Buddhist Publication 
Society, 1994, p. 107). 


BUddhaghosUDipätEE 22126 ca h6 cán cá Ác là tu các L0 0t ánh Di gu lu 0k hà Áth viê Bộ 23 


CHƯƠNGV 
TRÍ TUỆ NHẠY BÉN CỦA BUDDHAGHOSA 


Trong những ngày Buddhaghosa cư ngụ ở trên hòn đảo Laäñka, 
có hai người nữ tỳ của dòng bà-lamôn đã mang hũ đi lấy 
nước. Trong hai cô, một cô nữ tỳ của dòng bà-la-môn đến 
trước đã lấy nước ở bến tàu rồi đi lên. Tuy nhiên, đúng vào lúc 
cô ta đang đi lên, có một cô nữ của dòng bà-la-môn đến sau 
đang đi xuống bến tàu ấy một cách vô cùng vội vã. Hũ nước 
của cô nữ tỳ của dòng bà-la-môn đang đi lên bị va chạm vào hũ 


của cô kia nên đã bị vỡ tan. 


Cô nữ tỳ của dòng bà-la-môn có cái hũ bị vỡ đã tức giận mắng 
nhiếc cô kia rằng: “Đồ con nhà đầy tớ! Đồ con cái nhà thối 
Ngươi ngu như con bò không biết gì cả!” và đã chửi mắng cô kia 


bằng nhiều cách thức chửi mắng còn hơn thế nữa. 


Cô kia ngay khi vừa nghe được lời mắng nhiếc đến mình cũng 
đã nổi giận rồi đã mắng nhiếc, đã chửi rủa cô kia tương tợ như 
thế. Chỉ trong giây lát, thậm chí các lời mắng nhiếc chửi rủa 


của hai cô nữ tỳ có số lượng còn nhiều hơn cả một tụng phẩm. 


Sau khi nghe được việc ấy, Buddhaghosa đã suy nghĩ rằng: “ở 
đây không có người nào khác. Hai người nữ tỳ này sau khi 
mắng nhiếc lẫn nhau sẽ buộc ta làm người chứng và sẽ kể lại 


cho các chủ nhân của họ. Khi ấy, họ sẽ hỏi ta. Và ta sẽ đưa ra 


V2. nh hy 0 0 c0 0n c0 ng Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


vào lúc thẩm vấn,” rồi đã ghi chép và lưu lại lời mắng nhiếc của 
cả hai người vào cuốn tập của mình: “Trong hai cô, một cô nói 
lời mắng nhiếc như thế này, cô kia nói lời mắng nhiếc như thế 
này.” 

Sau khi lộ vẻ mệt mỏi vì việc ra sức mắng nhiếc lẫn nhau quá 
lâu, hai cô đã đi về nhà và kể lại cho các chủ nhân của họ. Tuy 
nhiên, chủ nhân của cô nữ tỳ có cái hũ bị vỡ không được hài 
lòng nên đã gây gỗ với chủ nhân của cô kia, sau đó đã đi đến 


nơi xử án của đức vua và trình lên việc ấy. 


Sau khi xét đoán, đức vua không thể giải quyết vụ kiện nên đã 
hỏi rằng: “4i là người làm chứng cho các ngươi?” Trong hai cô, 
một cô đã phân trần với đức vua rằng: “Tâu bệ hạ, ở bến tàu có 
người khách lạ là vị tu sĩ bị hội chúng hành phạt; vị ấy là người 
chứng cho tiện nữ.” Cô kia cũng đã chỉ ra chính vị trưởng lão ấy 


và đã phân trần với đức vua y như thế. 


Khi ấy, đức vua sau khi lắng nghe sự việc ấy đã phái sứ giả đi 
đến hỏi vị trưởng lão. Buddhaghosa cũng đã nói rằng: “Lời 
mắng nhiếc của hai người đàn bà dòng bà-la-môn đã được tôi 
nghe không thiếu sót. Tuy nhiên, chúng tôi là người xuất gia nên 
không có lưu tâm,” rồi đã trao tận tay người sứ giả cuốn tập ghi 
chép của mình có ghi lại lời mắng nhiếc và nói rằng: “Này đạo 


hữu, hãy trình đức vua xem chính cuốn tập ghi chép này.” 
Người sứ giả đã nhận lấy cuốn tập rồi đã trình đức vua xem. 
Đức vua đã cho người đọc lên rồi hỏi hai người nữ tỳ rằng: 


“Này hai cô, hai ngươi đã nói lên những lời mắng nhiếc như thế 


BuddhaghosUppä HT ‹‹... s2 s66 ni n0 hát á Ga án kg d0 La cán kiàxá há k0 Áo k ba 2 ng 25 


có đúng không vậy?” Cả hai người đã đáp rằng: “Tâu bệ hạ, 


đúng vậy.” 


Đức vua đã nói rằng: “Người không mang vật nặng cần phải 
tránh đường cho người đang mang vật nặng,” nói xong đã ra 
lệnh hành phạt người nữ tỳ của dòng bà-la-môn có cái hũ 


không bị vỡ. 


Sau đó, đức vua có ý muốn gặp vị trưởng lão nên đã hỏi những 
người bà-la-môn rằng: “Người có trí tuệ nhạy bén như thế trú 
ngụ ở nơi nào?” Những người bà-la-môn tà kiến đố ky với đức 
hạnh của vị trưởng lão nên đã tâu rằng: “Tâu bệ hạ, người bị 
hội chúng hành phạt này đi đến với mục đích thương mãi không 


xứng đáng để bệ hạ gặp.” 


Đức vua sau khi nghe được điều ấy đã trở nên hoan hỷ với đức 
hạnh của vị trưởng lão, và trong lúc ngợi khen đã thốt lên hai 


lời kệ này: 


Vị sa-môn như thế này chưa được từng thấy trước đây ở 
tại nơi này, ngay cả trong toàn bộ số đông các sa-môn ở 


trên hòn đảo Lanka. 


Người nào tôn kính cúng dường đến vị đầy đủ giới hạnh, 
có trí tuệ nhạy bén và kiên trì khổ hạnh như thế này sẽ 


được sanh về cõi trời. 


Sau khi đã nói về đức hạnh của Buddhaghosa với hai lời kệ 


như thế, đức vua đã giữ im lặng. 


vn 6c 6 c0 0n c0 ng Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


Hoàn tất phần chuyện của chương thứ năm về việc 
Buddhaghosa đã dùng trí tuệ của bản thân thuật lại câu 


chuyện của hai nữ tỳ dòng bà-la-môn. 


BUddhaghosuDipBtEI 20126 h6 cán cá Á Ác là tu các GÀ Á Á nh Di 0 Ga 0k hà án 10 xổ 27 


CHƯƠNG VỊ 
ĐƯỢC PHÉP PHIÊN DỊCH CHÚ GIẢI 


Sau sự việc đó, vị trưởng lão Buddhaghosa đã đi đến để đảnh 
lễ ngài đại trưởng lão là vị Tăng Thống9 ở hòn đảo Lakã. Sau 
khi đảnh lễ vị ấy, Buddhaghosa đã ngồi ở một góc phía sau các 
vị tỳ khưu đang học về Luật và Vi Diệu Pháp với ngài đại 


trưởng lão Tăng Thống. 


Vào một ngày nọ, vị Tăng Thống trong lúc dạy cho các tỳ khưu 
đã gặp một điểm khúc mắc thuộc về Vi Diệu Pháp. Vị ấy không 
nhận ra cũng không hiểu được ý nghĩa của điểm khúc mắc ấy 
nên đã trở nên bối rối rồi đã giải tán các vị tỳ khưu, sau đó đi 


vào phòng trong ngồi xuống suy nghĩ về điểm khúc mắc ấy. 


Hơn nữa, ngay khi vị ấy vừa đi vào, Buddhaghosa biết được vị 
đại trưởng lão không hiểu được điểm khúc mắc thuộc về Vi 
Diệu Pháp nên đã rời chỗ ngồi đứng dậy, ghi xuống và lưu lại 
nội dung ý nghĩa của điểm khúc mắc ấy ở trên tấm ván kê đầu 


rồi đi về chiếc thuyền của mình. 


Trái lại, vị đại trưởng lão Tăng Thống trong lúc loay hoay suy 
nghĩ về ý nghĩa của điểm khúc mắc ấy nhưng vẫn không hiểu 
được nội dung và ý nghĩa của điều ấy, đến khi từ phòng trong 


đi ra và ngay khi đang ngồi xuống thì dòng chữ ấy đã hiện ra. 


? Sangharaja: Vua Sãi, Sãi Vương. 


Vi nGớớợnớaớớaớa.ớ.ớ.ẽ.... ốc. Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


Sau khi nhìn thấy, liền hỏi các vị sư rằng: “Dòng chữ này do ai 
ghi lại?” Các vị sư đã nói rằng: “Bạch ngài, có lẽ do vị tỳ khưu 
vãng lai đã ghi lại.” Vị ấy đã hỏi rằng: “Vị ấy đâu rồi?” rồi đã ra 
lệnh cho các vị sư rằng: “Các ngươi hãy tìm kiếm rồi đưa vị ấy 


lại gặp ta.” 


Các vị sư trong lúc tìm kiếm đã nhìn thấy và đã mời 


Buddhaghosa đi đến gặp vị Tăng Thống. 


Vị Tăng Thống ấy cũng đã hỏi rằng: “Nghe nói dòng chữ này đã 
được đại đúc ghi lại?” Khi được đáp rằng: “Bạch ngài, đúng 
vậy,” vị Tăng Thống ấy đã giới thiệu cho hội chúng tỳ khưu nói 
rằng: “Nếu vậy thì hội chúng tỳ khưu nên học hỏi về Tam Tạng 


với đại đức.” 


Buddhaghosa cũng đã khước từ việc ấy và trình bày cho vị ấy 
biết nguyên nhân đi đến của bản thân rằng: “Bạch ngài, tôi đã 
từ Jambudipa đi đến hòn đảo Lankä không nhằm mục đích 
giảng dạy cho hội chúng tỳ khưu. Tuy nhiên, tôi đi đến nhằm 
phiên dịch lời dạy của đức Phật từ ngôn ngữ Sihala và ghi lại 


bằng ngôn ngữ của xứ Magadha.” 


Nghe được điều ấy, vị Tăng Thống đã vô cùng hoan hỷ nói 
rằng: “Nếu đại đức đã đi đến và nói rằng: “Tôi sẽ ghi lại lời dạy 
của đức Phật bằng ngôn ngữ của xứ Magadha.ˆ Vậy đại đức hãy 
đúc kết lại Tam Tạng với lời kệ đã được đức Phật nói lên rằng: 


Ai đoạn ô nhiễm này? 


- Người trí an trú giới, 


BUddhaghosuDipätEE k212 6a h6 dc 0Á Á Ác là ti cán lá tán 6 Di g0 la 0k hà kệ 0u gu 29 


tu tập định và tuệ, 
vị tỳ khưu tỉnh cần, 10 
rồi đưa cho chúng tôi xem.” 


Buddhaghosa đã đồng ý đáp rằng: “Lành thay!” rồi đã trở về lại 


chỗ trú ngụ của mình. 


Trong ngày hôm ấy, khi bóng đêm cùng với vòm tỉnh tú đang 
lan tỏa, Buddhaghosa đã khởi đầu bằng bài kệ: “4i đoạn ô 
nhiễm này? - Người trí an trú giới, tu tập định và tuệ, vị tỳ khưu 
tinh cần” và đã viết nên tác phẩm Visuddhimagga (Thanh Tịnh 
Đạo) một cách vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa, sau khi hoàn 


tất Buddhaghosa (nghĩ rằng): “Ta sẽ cất đi,” rồi đi ngủ. 


Khi ấy, Chúa Trời Sakka đã lấy trộm và đem đi tác phẩm 
Visuddhimagga đã được vị trưởng lão ghi lại và cất giữ. Đến 
khi thức giấc, vị trưởng lão không nhìn thấy tác phẩm của 
mình nên đã viết lại tác phẩm Visuddhimagga khác một cách 
thật vô cùng nhanh chóng với ánh sáng của cây đèn. Rồi vị ấy 
cũng đã hoàn tất và đặt cuốn sách ở trên đầu của mình rồi đi 
ngủ lại. Và Chúa Trời Sakka lại lấy trộm cuốn sách và đem đi. 
Vị trưởng lão ngủ được chốc lát lại thức dậy và đã không nhìn 
thấy cuốn sách. Nghe rằng trong lần thứ nhì Chúa Trời Sakka 
đã lấy trộm cuốn sách thứ nhì và đem đi vào canh giữa của 


đêm. 


10 Kinh Tương Ưng, Thiên Có Kệ, Tương Ưng chư thiên. 


Kì) na... ốc CO Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


Vị trưởng lão sau khi thức giấc đã không nhìn thấy cuốn sách 
ấy nên đã viết lại tác phẩm VWisuddhimagga khác một cách thật 
vô cùng nhanh chóng với ánh sáng của cây đèn. Đến khi viết 
xong đã buộc chặt vào y rồi đi ngủ. Chúa Trời Sakka đã đặt ở 
cạnh đầu của vị trưởng lão hai cuốn sách đã lấy trước đây rồi 
ra đi. Vào lúc hừng sáng của đêm, Buddhaghosa sau khi thức 
dậy đã nhìn thấy các tác phẩm do chính bản thân viết ra được 
vị Thiên Vương đặt ở cạnh đầu của mình nên đã mừng rỡ, và 
sau khi làm công việc vệ sinh cơ thể đã cầm lấy hai cuốn sách 
cùng với cuốn sách đã được buộc vào mình đem trình lên cho 


vị trưởng lão Tăng Thống ở hòn đảo Lañkã xem.11 


Nghe rằng trong ba cuốn sách đó, mỗi một cuốn chứa đựng 
một triệu chín trăm hai mươi ba ngàn mẫu tự. Vị Tăng Thống 
sau khi nhìn thấy ba cuốn sách cũng đã sửng sốt hỏi rằng: “Tại 
sao lại là ba cuốn sách?” Sau khi nghe được lý do, vị ấy trong 
nỗi ngạc nhiên đã cho đọc lên ba cuốn sách ấy. Ở bất cứ đoạn 
nào trong ba cuốn sách, các âm như là a, vi, v.v... của các giới từ 
hoặc các tiếp đầu ngữ đã được vị trưởng lão viết xuống thì 
chúng cùng lúc được đọc ra y như là đã được sao chép lại. Sau 
khi nhìn thấy sự giống nhau như thế của các từ a, vi, v.v... Vị 
Tăng Thống đã vô cùng hoan hỷ và đã cho phép Buddhaghosa 
rằng: “Đại đức hãy phiên dịch lời dạy của đức Phật sang ngôn 
ngữ của xứ Magadha đi.” Hơn nữa, sau khi cho phép và trong 
lúc ngợi khen trí tuệ và đức hạnh của Buddhaghosa vị ấy đã 


thốt lên hai lời kệ rằng: 


11 Việc tác phẩm Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) được ghi chép thành ba 
lần trong một đêm là điều khó có thể chấp nhận. 


BUddhaghosUDipätEE k212 6a h6 ác 0Á Ác là to cá lá À án 6 Di gh 0A hà Án 0h gu 31 


Vị nào được nhận biết là có trí tuệ như thế này, tức là tứ 
tuệ phân tích, và rành rẽ tất cả các pháp; vị ấy được xem 
như là đức Phật. 


Chính đại đức đã thành tựu trí tuệ và là vị đứng đầu tất 
cả chúng tôi. Chính đại đức là vị luôn hiểu rõ Giáo Pháp 


của đãng Mâu Ni ấy. 


Từ đó trở đi, ở trên hòn đảo ấy vị ấy đã được dân chúng trên 
hòn đảo Lanka biết tiếng với tên là Buddhaghosa. Vì thế, các 


tài liệu cổ đã nói rằng: 


Được biết tiếng với tên là Buddhaghosa ở trên toàn bộ 
hòn đảo, vị ấy luôn vượt trội mọi người, tương tợ như 


đức Phật ở trên trái đất vậy. 


Hoàn tất phần chuyện của chương thứ sáu về việc vị đại 
trưởng lão ở trên hòn đảo Lankä đã cho phép 
Buddhaghosa phiên dịch Chú Giải. 


SG ớẽnớẽ.ẽ....a ốc ng c0 Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


CHƯƠNG VII 
HOÀN TẤT VIỆC PHIÊN DỊCH 


Sau khi đã cư trú theo như ý thích, Buddhaghosa đã thỉnh cầu 
hội chúng trú xứ thích hợp cho bản thân nhằm mục đích ghi 
chép lời dạy của vị Đại Hiền Triết. Vị đại trưởng lão đã cho 
phép Buddhaghosa cư ngụ ở Lohapäsäda. Nghe rằng tòa lâu 
đài bằng đồng ấy có bảy tầng.12 Sáu tầng trong số đó có sáu vị 
đại trưởng lão cư ngụ. Sáu tầng ấy thế nào? Một vị chuyên 
hành trì giới luật trong sạch sống ở tầng thứ nhì, một vị 
chuyên thọ trì các hạnh đầu đà sống ở tầng thứ ba, một vị 
thuộc lòng Tạng Kinh sống ở tầng thứ tư, một vị thuộc lòng 
Tạng Vi Diệu Pháp sống ở tầng thứ năm, một vị thuộc lòng 
Tạng Luật sống ở tầng thứ sáu, một vị gắn bó với thiền quán tu 
tập về ba tướng trạng13 nhằm thành tựu đạo quả sống ở tầng 
thứ bảy. Ở tầng trệt bên dưới của tòa lâu đài thì vắng vẻ, 


không có bất cứ vị tỳ khưu nào. 


Và Buddhaghosa đã sống trong sự thanh vắng ở tầng dưới của 
mình. Nghe rằng vị ấy là vị thọ trì các pháp đầu đà và rành rẽ 
tất cả Pháp Học. Hơn nữa, hàng ngày trong lúc cư ngụ 
Buddhaghosa đã phiên dịch Giáo Pháp của đức Thế Tôn từ 


12 [Lohapäsäda ban đầu là chín tầng, nhưng sau bị hoả hoạn rồi được thực 
hiện lại chỉ năm tầng rồi nâng cấp thành bảy tầng (John Still, Index to the 
Mahävamsa, New Delhi: Asian Educational Services, 1996, p. 29. 

13 Ba hiện tướng (tilakkhana) là vô thường, khổ não, vô ngã. 


BUddhaghosUDipä tEE 22126 ce h6 dc 0 Ác là La cá LÔ Ánh DU An 0N hà ệ 0100 gu 33 


ngôn ngữ ở trên hòn đảo rồi đã ghi lại bằng ngôn ngữ của xứ 
Magadha. 


Trong ngày, khi đi khất thực vào lúc sáng sớm vị ấy cũng đã 
nhìn xem lá cây thốt-nốt bị rụng xuống rồi trên đường từ ngôi 
làng là nơi khất thực đi trở về đã nhặt lấy. Và điều này được 


biết đến như là “phận sự” của vị ấy. 


Sau đó vào một ngày nọ, có người thợ trèo cây thốt-nốt khôn 
ngoan, kinh nghiệm, và chất phát sau khi nhìn thấy việc làm 
của Buddhaghosa đã rải lá thốt-nốt không bị lủng không bị 
rách ở chỗ đi khất thực của vị ấy rồi ẩn đi. Đến khi hoàn tất 


việc khất thực, vị trưởng lão đã nhặt lấy lá rồi ra đi. 


Người ấy đã đi theo sau Buddhaghosa và khi nhìn thấy công 
việc ghi chép của vị trưởng lão đã sanh tâm hoan hở. Cho đến 
một ngày nọ, người ấy đã mang lại giỏ thức ăn và cúng dường 
đến vị trưởng lão. Buddhaghosa đã nói với người ấy rằng: 
“Này đạo hữu cư sĩ, vị ngụ ở tầng lầu bên trên của tôi là vị thâm 
niên hơn, đạo hữu hãy dâng phần vật thực của đạo hữu đến vị 


At\y 


ấy. 


Người ấy nghe theo vị trưởng lão đã mang giỏ thức ăn dâng 


đến vị đại trưởng lão cư ngụ ở tầng lầu trên. 


Theo đúng cách thức ấy, chỉ một giỏ thức ăn ấy đã được đưa 
đến vị trưởng lão ngụ ở tầng lầu thứ bảy. Và vị ngụ ở tầng trên 
hết đã nói với người ấy rằng: “Buddhaghosa ở tầng trệt có đức 
hạnh trội hẳn chúng tôi. Hàng ngày, vị ấy đang ghi chép lời dạy 
của đức Phật. Hãy dâng cho chính vị ấy.” Nghe được điều ấy, 


KớNớớỚớỚớớAớ".ớ ớ  .ớ.ớ. ca ca cốc CO Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


người ấy đã mang giỏ thức ăn từ tầng lầu thứ bảy đi trở xuống 


rồi lại dâng đến Buddhaghosa. 


Buddhaghosa đã thọ nhận (nói rằng): “Lành thay! Lành thay!” 
Hơn nữa, sau khi thọ nhận, Buddhaghosa đã bảo phân chia 
thành bảy phần rồi bảo đem sáu phần dâng đến sáu vị trưởng 


lão. Đây chính là pháp thực hành của vị ấy. 


Trong khi ghi chép Phật Pháp, Buddhaghosa đã đạt đến sự 
hoàn tất sau thời gian ba tháng.1 Sau khi đã trải qua mùa an 
cư mưa và đã hành lễ Pavärana, Buddhaghosa đã thông báo vị 
Tăng Thống rằng Giáo Pháp đã được bản thân phiên dịch 


xong.15 


Vị Tăng Thống đã tùy hỷ rằng: “Lành thay! Lành thay!” Hơn 
nữa, trong lúc ca ngợi đức hạnh của Buddhaghosa vị ấy đã nói 


lên hai bài kệ rằng: 


Giáo Pháp, tức là lời dạy của đức Phật tối thượng, khó 
mà lãnh hội. Do nhờ công đức phiên dịch, chúng ta sẽ 


hiểu được một cách dễ dàng. 


14 Về thời gian Buddhaghosa đã đầu tư để thực hiện các Chú Giải cần được 
xét lại; Saddhammasanghaha (Diệu Pháp Yếu Lược) ghi là 1 năm cũng khó 
tin. Học giả Somapala Jayawardhana ước lượng ít nhất là 10 năm (Sđd., tr. 
30). 

15 Tam Tạng Pali được do ngài Mahinda du nhập từ Ấn Độ vẫn được bảo 
quản bằng phương thức truyền khẩu sau đó được ghi xuống lá thốt-nốt 
thành sách vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Còn ngài Buddhaghosa chỉ 
tống hợp các Chú Giải đã có sẵn gồm có một số chú giải do ngài Mahinda 
được truyền thừa ở Ấn Độ rồi giảng dạy lại và một số chú giải đã được thực 
hiện ở Tích Lan bằng ngôn ngữ Sihala. Các bản chú giải đã được ngài 
Buddhaghosa ghi lại bằng ngôn ngữ của xứ Magadha, ngày nay gọi là Päli. 


BuddhaghosuppattÏ....................................------c-ccccscxrrsrtrrEErkrtrrrrrrirrirrrrrrirrirrirrrrrrerirrirrirrrrre 35 


Cũng giống như người bị mù không nhìn thấy sự bằng 
phẳng hay lồi lõm, tương tợ như thế chúng ta không 
hiểu được Giáo Pháp đã được đức Phật thuyết giảng. 


Sau đó, vị Tăng Thống cũng đã cho chất các cuốn sách đã được 
trưởng lão Mahinda cho ghi chép lại thành đống ở khu vực lân 
cận ngôi đại bảo tháp là khu vực thiêng liêng rồi cho châm lửa 
đốt. “Nghe rằng tất cả các cuốn sách đã được trưởng lão 
Mahinda cho ghi chép lại bằng ngôn ngữ Sihala khi đã được 
chất thành đống có khối lượng bằng chiều cao của bảy con voi 
hạng trung.” Các vị giáo thọ sư tiền bối đã nói như thế và 


chúng tôi đã nghe được như thế. 


Sau khi tất cả các cuốn sách thực hiện bằng ngôn ngữ Sihala đã 
được thiêu đốt, Buddhaghosa đã xin phép hội chúng về thăm 
viếng song thân: “Bạch các ngài, tôi muốn đi Jambudipa.” Nói 
xong đã chuẩn bị để lên thuyền với những người thương buôn. 
Vào đúng thời điểm bản thân vị ấy bước lên thuyền, các vị tỳ 
khưu cư trú ở đảo Sihala đã chê bai về khả năng thành thạo 
trong lãnh vực ngôn ngữ Saikrit rằng: “Phải chăng vị trưởng 
lão này chỉ biết Tam Tạng Phật Pháp mà không biết về ngôn 


ngữ SanRrit?” 


Nghe được lời nói chê bai của các vị ấy, những người thương 


buôn đồng hành với vị trưởng lão đã kể lại cho vị ấy. 


Vị trưởng lão nghe được điều ấy đã nói rằng: “Tốt lắm! Tốt 
lắm!” rồi đã thông báo cho vị đại trưởng lão Tăng Thống cư 


ngụ ở hòn đảo Lankã rằng: “Bạch ngài, ngày mai ngày rằm là 


Lổ Ô hà GÀ 0Á Go Ôn lá Án 0 ca nu lê cài du 0 0H ha nước ta cau Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


ngày lễ Uposatha, tôi sẽ thuyết giảng bằng ngôn ngữ Sankrit. 


Xin hãy cho tứ chúng tụ hội lại ở khuôn viên ngôi đại bảo tháp. ” 


Rồi vào sáng sớm, trong lúc chứng tỏ khả năng về ngôn ngữ 
Sankrit trước tứ chúng, Buddhaghosa đã bước lên Pháp tọa rồi 


đứng và nói lên những lời kệ bằng ngôn ngữ này. 


Nghe rằng có bốn đặc điểm kỳ diệu ở Buddhaghosa. Là bốn 
điều gì? Nếu tập thể các tỳ khưu đi đến để gặp Buddhaghosa, 
do sự gặp gỡ họ trở nên hoan hỷ với vị ấy. Nếu Buddhaghosa 
thuyết giảng Giáo Pháp ở nơi nào, tập thể các tỳ khưu do được 
thuyết giảng cũng trở nên hoan hỷ với vị ấy. Khi nào 
Buddhaghosa không thuyết giảng thì tập thể các tỳ khưu 
không được hài lòng. Nếu tập thể các tỳ khưu ni, tập thể các 
nam cư sĩ, tập thể các nữ cư sĩ đi đến để gặp Buddhaghosa, do 
sự gặp gỡ họ trở nên hoan hỷ với vị ấy. Nếu Buddhaghosa 
thuyết giảng Giáo Pháp ở nơi nào, do được thuyết giảng họ 
cũng trở nên hoan hỷ với vị ấy. Khi nào Buddhaghosa không 
thuyết giảng thì họ không được hài lòng. Như thế là bốn đặc 
điểm kỳ diệu ở Buddhaghosa tương tợ như trường hợp đại 
đức Änanda vậy. Do đó, vào thời thuyết giảng của 
Buddhaghosa, tứ chúng đã cởi ra các tấm vải, y phục, ngọc ngà, 
châu báu, đồ trang sức, v.v... của mỗi một người rồi đặt ở dưới 
bàn chân của vị trưởng lão để cúng dường Pháp Bảo. Hơn nữa, 
nghe nói các vật cúng dường như các tấm vải, v.v... có khối 
lượng chất ở trên lưng của con voi khổ trung bình cao đến bảy 


cánh tay. 


BuUddhaghosUipatEE 2126 ce a6 d4 0 0Á lá u là Là Lái G0 4Á á ê anh G0 Là A0 0h Ha 37 


Tuy nhiên, Buddhaghosa đã không màng đến các vật ấy và đã 
từ Pháp tọa bước xuống đảnh lễ hội chúng, xin phép vị đại 
trưởng lão thâm niên, rồi cùng với các thương buôn lên 
thuyền khởi hành về hướng JambudTpa. Đến khi Buddhaghosa 
đã ra đi, mọi người gồm có hành khất, du sĩ, sa-môn, bà-]a- 
môn, v.v... đã tùy theo ý thích nhặt lấy các vật cúng dường 


Pháp bảo của vị trưởng lão rồi ra đi. 


Hoàn tất phần chuyện của chương thứ bảy về việc thuyết 
giảng Giáo Pháp được thực hiện bằng ngôn ngữ Sanikrit 
với sự thành thạo bởi bản thân vị trưởng lão tên 
Buddhaghosa. 


CC... cốc. CC Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


CHƯƠNG VIII 
VỀ LẠI JAMBUDÏPA VÀ TỪ TRẦN 


Sau khi đã chứng tỏ khả năng của bản thân về ngôi ngữ 
Sanskrit, vị trưởng lão đã quay trở về Jambudipa. Ngay trong 
cuộc hành trình ở giữa biển khơi, vị ấy trong lúc giáo huấn các 


thương buôn đã nói lên hai lời kệ này: 


Giống như chúng ta nương vào con thuyền để vượt qua 
biển cả và con thuyền phụ thuộc vào chúng ta sẽ đến 


được bến tàu. 


(Y như thế) chúng ta nương vào con thuyền trí tuệ sẽ 
đến được bến bờ cao thượng. Nương vào con thuyền 


phước báu, chúng ta sẽ hưởng được an lạc cõi trời. 


Khi tàu cập bến, Buddhaghosa đã từ giã những người thương 
buôn đồng hành với mình rồi đã cầm lấy y và bình bát cá nhân 
đi đến gặp vị thầy tế độ và đã kể lại công việc phiên dịch của 
mình đối với Phật Pháp tức là Pháp Học. Và sau khi kể lại, 
Buddhaghosa đã giải tỏa được hình phạt của thầy tế độ và đã 
được tha thứ về lỗi lầm của bản thân, sau đó đã đảnh lễ thầy tế 


độ rồi xin phép đi về thăm cha mẹ. 


Sau khi gặp lại, người cha và người mẹ đã đảnh lễ người con 
trai của mình rồi đã dâng đến vị ấy vật thực hảo hạng, sau đó 


đã sám hối tội lỗi với vị ấy. Họ đã biết được thời điểm từ trần 


Ì311101611†7-4019-1919]51-5 8P TP TEHE HE ninh hiện côn 1 vn 39 


của bản thân, và trong khi lâm chung đã tưởng niệm đến ân 
đức của Phật, rồi đã tái sanh vào cung trời Đâu Suất và ngự ở 
cung điện bằng vàng. Ngay cả một số người bà-la-môn như các 
nô tỳ và những người làm công của họ cũng đã tin tưởng vào 
sự giáo huấn của vị trưởng lão, đến khi chết đi đã tái sanh vào 


cõi trời; một số đã đi theo nghiệp quả tương xứng. 


Hơn nữa, sau khi bày tỏ lời tôn kính của mình đối với Tam Bảo 
nhằm mục đích khiến cho những người tốt được hoan hỷ với 
Tam Bảo, vị trưởng lão trong lúc khuyên bảo rằng: “Quả vậy, 
các người nên thực hiện sự tôn kính như thế ấy đối với Tam 


Bảo,” và trong lúc trình bày ý nghĩa của Tam Bảo đã nói rằng: 


Đức Thế Tôn là dòng giõi thanh tịnh. Hiển nhiên, Ngài 
chính là đức Phật. Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn 
thuyết giảng có chín thể loại và là Pháp tối thượng ở thế 


gian. 


Về tạng (pitaka) có ba tạng là Tạng Luật, Tạng Kinh, và 
Tạng Vi Diệu Pháp. Về bộ kinh (nikãya) có năm bộ kinh 
là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, 
Tăng Chỉ Bộ Kinh, và Tiểu Bộ Kinh. Về thể (añga) có chín 
thể là sutta geyya, veyyakarana, gaátha, udăng, 
itivuttaka, jãtaka, abbhutadhamma, vedalla.1s Về Pháp 
uẩn có 84.000 Pháp uẩn: Có 42.000 Pháp uẩn ở Vi Diệu 
Pháp, 21.000 Pháp uẩn ở Luật, và 21.000 Pháp uẩn ở 


16 Phần phân tích câu kệ 28 chương 1 của bản dịch Saddhammasadgaha - 
Diệu Pháp Yếu Lược có giải thích chỉ tiết về chín thể loại này. 


T10: 0 9y 0 pc 0 y0 ng Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


Kinh. Về hội chúng có bốn. Về Đạo có bốn, Quả có bốn; 


tổng cộng là tám hạng Thánh. 


Sau khi trình bày ý nghĩa của Tam Bảo và trong lúc bày tỏ sự 


tôn kính của bản thân, vị ấy đã nói lên lời kệ này: 


Dầu chỉ một lần chắp tay hướng về Phật Bảo, Pháp Bảo, 
và Tăng Bảo, tôi có thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa khổ 


đau của hiện hữu. 


Khi hoàn tất việc tôn kính đến Tam Bảo, và trong lúc giải thích 
về nghiệp quả của những hành động được thực hiện nhằm 
mục đích bôi nhọ Giáo Pháp đức Thế Tôn của những kẻ có giới 
hạnh xấu xa có tâm lơi lỏng trong việc gìn giữ giới và những 
hành động dõi trá vì mục đích mạng sống, vị ấy đã nói lên lời 


kệ này: 


Bởi vì giống như việc loài dã can với bản chất của giống 
chó rừng không ăn thịt sư tử là vua chúa của các loài 
thú; chính loài giòi bọ thỏa thích với thịt sống được sanh 
lên ở trong cơ thể nghiến ngấu thịt của loài sư tử chứ 


không phải các loài thú săn mồi nào khác. 


Tương tợ như thế, các ngoại đạo dù thành tựu thần 
thông cũng không làm nhơ Chánh Pháp của đãng sư tử 
dòng Sakya đã thành tựu Niết Bàn; chính những tỳ khưu 
xấu xa trong Giáo Pháp có đầu cạo trọc và khoác y hai 
lớp mới là những kẻ bôi nhọ Chánh Pháp đã được thuyết 
giảng bởi đức Phật Chánh Đẳng Giác. 


Ì311181611†7-4019-1919]51-5 8T TT TETTND.E TT ninh hệ ri n Ty r0 vn 41 


Khi hoàn tất việc giải thích về nghiệp quả của những tỳ khưu 
xấu xa có các hành động đã được thực hiện nhằm mục đích bôi 
nhọ Giáo Pháp của đức Thế Tôn, thêm vào đó trong lúc trình 
bày về việc vận hành ngày đêm của các hơi thở ra hơi thở vào 


của tất cả chúng sanh, Buddhaghosa đã nói lên lời kệ này: 


Hơi thở ra và hơi thở vào vận hành hơn một trăm ngàn 
tám trăm lần vào ban ngày, ngay cả ban đêm cũng giống 


y như thế 


Hơn nữa, sau khi trình bày xong và trong lúc đang ngồi trên 
chiếc giường tử biệt của bản thân xem xét lại thọ hành, 
Buddhaghosa biết rằng tuổi thọ còn rất ngắn ngủi nên đã đảnh 
lễ vị thầy tế độ rồi xin phép vị ấy đi đến cội Đại Bồ Đề, sau đó 
đã thực hiện các nghi thức cúng dường gồm tất cả các phận sự, 
v.v... ở tại cội Đại Bồ Đề. Trong lúc tán dương về cội Đại Bồ Đề, 


vị ấy đã nói lên hai lời kệ này: 


Đấng Toàn Giác là vị có hai bàn chân tuyệt vời. Nương 
tựa vào cội Bồ Đề, đấng Toàn Giác đã tiêu diệt đội binh 


của Ma vương và đạt đến Giác Ngộ. 


Cũng giống người như cúng dường đến đức Phật, người 
nào thể hiện sự quý trọng và thành kính cúng dường đến 


cội Bồ Đề người ấy sẽ được thoát khỏi mọi khổ ãau. 


Sau khi đã tán dương như thế và biết được cái chết của bản 
thân đã gần kề, vị ấy đã suy nghiệm rằng: “Cái chết có ba loại: 
sự tịch diệt hoàn toàn, sự diệt trong sát na, và sự chết thông 


thường. Trong đó, sự tịch diệt hoàn toàn tức là sự chết của vị đã 


I9 SE vn 0 r0 y0 y0 Ti Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa 


đoạn tận các lậu hoặc, sự diệt trong sát na nghĩa là sự diệt 
trong các lộ trình tâm như là tâm hộ kiếp, v.v... có sự sanh lên và 
diệt đi không ngừng nghỉ, và sự chết thông thường nghĩa là sự 
chết của tất cả chúng sanh,” và đã nghĩ rằng: “Trong ba cách ấy, 
đối với ta sẽ là sự chết thông thường.” Hơn nữa, vào ngày tử 
biệt trong lúc tưởng niệm đến đức hạnh của đức Phật và giới 
hạnh của bản thân, Buddhaghosa đã từ trần rồi tái sanh vào 
cõi trời Đâu Suất ngự ở cung điện rộng mười hai do tuần cùng 


với một ngàn tiên nữ tùy tùng. 


Đến khi Bồ Tát Metteyya thành tựu quả Toàn Giác ở cõi nhân 
loại này, Buddhaghosa sẽ là vị Thinh Văn nổi bật và đứng đầu 
về phương diện trí tuệ cá nhân, không bị vướng mắc trong tất 
cả các Pháp của đức Thế Tôn Metteyya ấy. Và vị ấy sẽ được 
đức Thế Tôn Metteyya xác định vị trí hàng đầu đến bảy lần 
rằng: “Buddhaghosa chính là vị rành rẽ về Pháp và Luật, có sự 
hiểu biết rộng, toàn hảo về trí tuệ, và thiện xảo về trí tuệ trong 


số các đệ tử của ta.” 


Hơn nữa, khi vị trưởng lão Buddhaghosa từ trần, nhằm mục 
đích thiêu đốt thi thể của vị ấy tất cả chư thiên và nhân loại 
gồm có sa-môn, bà-la-môn, v.v... đã cho thực hiện giàn hỏa 
thiêu bằng gỗ trầm hương và kiến tạo nên giàn hỏa thiêu bằng 
châu ngọc quý giá rồi đã đặt thi thể của vị ấy cùng với chiếc 
giường bằng vàng lên trên giàn hỏa thiêu bằng gỗ trầm hương 
rồi đã phát hỏa với lòng tôn kính. Đến khi hoàn tất việc hỏa 
thiêu thi hài của vị ấy, dân chúng gồm có các bà-Ì]a-môn, v.v... 


đã nhận lấy các xá-lợi rồi an vị ở những địa điểm thiêng liêng ở 


BuddhaghosUDipa tEE 7126 cá tá d0 Lá 0u ái là ái G0 4á ệu lá ah D0 L6 ng lê 43 


khu vực lân cận cội Đại Bồ Đề và đã xây dựng bảo tháp. Do kết 
quả của việc hoan hỷ với đức hạnh của vị trưởng lão và sự 
cúng dường đến vị ấy, tất cả những người ấy sau khi từ trần 
cũng đã sanh về các cõi trời và thọ hưởng các thành tựu thiên 
đường tương xứng với nghiệp đã làm. Hơn nữa, sau khi vị 
trưởng lão ấy đã từ trần và ngự ở cõi trời Đâu Suất, trong khi 
chỉ trích những kẻ trí tồi tự tán dương chính mình nghĩ rằng: 
“Chúng ta có trí tuệ,” các vị giáo thọ sư tiền bối đã nói lên các 


lời kệ này: 


Khi Buddhaghosa đã từ trần, thậm chí vô số kẻ trí tồi và 


dốt nát đã mái mê suy tưởng rằng: “Chúng ta có trí tuệ.” 


Khi Buddhaghosa còn tại tiền, những người có trí tuệ 
cũng không có được hào quang trí tuệ, tương tợ như 


mặt trăng vào lúc nguyệt thực. 


Vì thế, người trí nên buông bỏ sự khen ngợi là “bậc trí;” 
sau khi tự chế bản thân vị ấy sẽ không đánh mất niềm an 


lạc. 


Hoàn tất phần chuyện của chương thứ tám giới thiệu về vị 
đại trưởng lão tên Buddhaghosa có sự thông minh sắc sảo 
và trí tuệ nhạy bén do vị trưởng lão tên Mahämangala 
thuật lại đúng theo sự học hỏi từ các vị giáo thọ sư tiền 
bối. 


